BIỆT THỰ LIÊN KÊ HUD MÊ LINH CENTRAL 


Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2 (Hud Mê Linh Central) là dự án bất động 
sản nỗi bật tại trung tâm huyện Mê Linh, sở hữu vị trí vàng, nằm đối diện khu hành 
chính UBND huyện Mê Linh, mặt đường Đô thị mới Mê Linh 6 làn xe (rộng 100m) nôi 
liên với thành phố Vĩnh Yên Vĩnh Phúc, tiếp giáp nhiều tuyên giao thông quan trọng: 
Vành đai 4, đường 48m và QL23B... Dự án nằm trong quy hoạch tống thể trung tâm 
huyện Mê Linh, khu vực có địa hình, cảnh quan thiên nhiên Văn hóa tươi đẹp nhưng lại 
có khả năng kết nối nhanh với trung tâm Hà Nội và Sân bay quốc tế Nội Bài nhờ tuyên 
cao tốc Thăng Long - Nội Bài và đại lộ Võ Chí Công - cầu Nhật Tân. HUD Mê Linh 
Central là điểm đến lý tưởng bởi chất lượng và một môi trường sống văn minh, đẳng 
cấp cho hạnh phúc gia đình. 





Tông quan dự án 
TÔNG QUAN DỰ ÁN 


- Tên dự án: Khu đô thị Thanh Lâm — Đại Thịnh 2 (HUD Mê Linh Central) 

- Chủ đầu tư: Tập đoàn phát triển nhà và đô thị Việt Nam (HUD Group) 

- Vị trí: Quốc lộ 23B, thôn Nội Đông, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội 

- Đơn bị thi công: Singapore Surbana 

- Quy mô dự án: 55,383 ha 

- Loại hình: Khu đô thị (biệt thự, liền kề, shophouse và căn hộ chung cư), trong đó: 
*** Nhà chung cư cao tầng: 1.466 căn hộ. Trong đó: 

+ Chung cư thương mại: 436 căn. 

+ Nhà ở xã hội: 1030 căn, diện tích 54-59, thiết kê 2 ngủ, 1-2 WC, phòng khách - bếp 
+ Liền kề - Shophouse: 393 căn, diện tích 100-130m2, cao 4 tầng 

+ Biệt thự đơn lập 150 căn diện tích khoảng 375m2/căn. 

+ Biệt thự song lập 256 căn diện tích khoảng 250m2/căn. 

- Quy mô dân số: 8.970 người 

- Tổng vốn đầu tư: 810 tỷ đồng 

- Ngày khởi công: 6/2012. Ngày hoàn thành: 2021 

- Hình thức sở hữu: Số hồng lâu dài 


VỊ TRÍ DỰ ÁN 


Dự án HUD Mê Linh Central sở hữu vị trí đắc địa, 04 mặt đường quốc lộ 23B - Vành 
đai 4 - Đô thị mới Mê Linh 100m và đường quy hoạch 48m, đối diện trung tâm hành 
chính huyện Mê Linh, nằm trong vùng ảnh hưởng của tam giác tăng trưởng kinh tế 
trọng điểm phát triển ở phía Bắc: Hà Nội — Hải Phòng - Hạ Long, có địa hình, điều kiện 
tự nhiên, giao thông rất thuận lợi cho phát triển công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Từ 
dự án có thể dễ dàng di chuyễn đến QL2, QL3 và tiếp nhận các cơ hội đầu tư, kết nồi 
phát triển kinh tế với các quận Nội đô Hà Nội, sân bay Nội Bài và các tỉnh lân cận: Vĩnh 
Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Quảng Ninh... 


VN2090: 2342834 00, 577471.24 s@ 
x : + r4 ` 






vT -..- 


» 
M SANG vất - 


Vị trí dự án 


Khu đô thị sở hữu 4 mặt tiền là các tuyến đường lớn có giao thông thuận tiện 

- Phía Tây Bắc giáp đường Vành đai 4 rộng 120m nối liên với cầu Hồng Hà bắc qua 
sông Hồng 

- Phía Đông Nam giáp đường quy hoạch rộng 48m 

- Phía Tây Nam giáp khu dịch vụ xã Đại Thịnh, Quốc lộ 23 và Khu hành chính huyện 
Mê Linh và cách Đường Đô thị mới Mê Linh (rộng 100m) chỉ 500m 

- Phía Đông Bắc giáp tuyên đường 24m 


Liên kết vùng dự án 

- Gần các KĐT: Thanh Lâm Đại Thịnh 1 (sát cạnh), CEO Việt (Hana Garden City) 
500m, Khu nhà ở đô thị Tùng Phương và KĐT Tiên Phong 700m, KĐT Cienco 5 — AIC 
— Hà Phong — Hoàng Vân — An Thịnh (MIK group) chỉ 2km.. 

- Đồi diện khu hành chính UBND Huyện Mê Linh 

- Cách đường cao tốc Thăng Long - Nội Bài (Võ Văn Kiệt) 3.5km, Sân bay Nội Bài 
10km, QL2 và QL3 12km 


- Gần chợ dân sinh, chợ hoa Mê Linh, siêu thị Vinmart, Lanchi Mart, BigC Mê Linh 

- Gần trường học: mâm non - tiêu học - THCS - THPT Mê Linh, Trưng Vương, Tiền 
Phong, Trường trung cấp Ngọc Hà, Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội 

- Cách các khu công nghiệp lớn như: khu công nghiệp Quang Minh, Bình Xuyên, Bắc 
Thăng Long; công ty Honda Việt Nam, công ty Toyota Việt Nam... bản kính 5-10km, rât 
phù hợp cho công nhân nhà khu Công nghiệp mua và sinh sống ở đây 


MẶT BẰNG DỰ ÁN 


Khu đô thi Thanh Lâm — Đại Thiỉnh 2 là dự án nằm trong Khu đô thị mới tại huyện Mê 
Linh gồm 3 dự án: Đại Thịnh 1 (142 ha), Thanh Lâm - Đại Thịnh 1 (54 ha) và Thanh 
Lâm - Đại Thịnh 2 (55 ha). Dự án nằm trong tổng thể quy hoạch Đô thị mới Mê. Linh 
(quy mô 14.000 ha) do Công ty tư vẫn hàng đâu của Singapore Surbana thiết kế, với 
tổng quy mô dân số dự kiến đạt 36.000 người. 


24319)) |Cj,{)/9910E2/)0-/.501.ch.CjSJ (100 1.3.1... 





Quy hoạch tổng thể dự án 


Dự án HUD Mê Linh Central là dự án phát triển đồng bộ, gồm nhiều hạng mục công 
trình: nhà chung cư cao tâng, nhà ở liên kê biệt thự thâp tâng, trường học, nhà trẻ, khu 
vui chơi, công viên, cảnh quan... 


MÁT HÀNG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐÁT 
KHI: ĐÔ THỊ MỚI THANH ÂM - ĐẠI THỊNH 3, HUYỆN MỸ ELINH, THÀNH PHÓ HÀ NỘI 
(TIEO QUY #JRA£C1H1CIW TIẾT 1Y EÍ 1:90 0Á 1X X fMÉ |X/YÝT TA (0L'YẾT Dã S-194394012>1 90411 1X ÁY E2 11/2901 S0 439061L10W0X4112594/4Y 9292 312 
VÁC A£ YAN &AN M} }ÌU©HI(K [sƑT? XLAXV 1642001, M1 43%⁄4GMIK [‹#1 MLÀÁY @0) 29) 











... 


'P ,- vang 


DƯƠNG) QUY HAAC»I 


s99 se 
{3 54 44v @gs, 
= TÊ» © §Á" 


" ®?”.?^*4' < 

5 >4 't~+iee.° 
Krz E sởT bộ sr bọc ^ 
NI JZ sư ae 

(Ô 6 ` A:l4!( 04 


© 
tị 
Lộ 
§ ‡ 


: 
L 
ˆ 


Ỉ 
§ £ 





E £ 
ã 58 E£ 6% 
‡ Ÿ 

`1 


Lí 
l 
- 
Ỷ 
* 


§ 1 
: Là 








LIEILIEi2j=[ILIL ]L! 


4 ý L4 € _.A $ 


§ Et f 





È- th TT v ý Ằtm 
> + * 























Quy hoạch phân lô mặt bằng 


Liên kê HUD Mê Linh Central có thông số chỉ tiết: 
- Tổng quỹ đất phát triển: Đang cập nhật 

- Tổng số căn: 399 căn 

- Diện tích đất: 100-130m2 (5x20m) 

- Chiêu cao: 04 tầng 

- Đường trước nhà: Đang cập nhật 


_ .., 
dÍ>x-¿ .Á m =>. 


cÍ Ạ ` 2 “#⁄ 

"+? "» *. by: 

.:.- TU NG ——Ss x. -“rý =_ LVẰS€ 
x. LÁ “2 ' 


› F—; ốc. 
PHÒNG |KDTCĐT:T096118311835120916155:83880> 


Liên kê - Shophouse 


K2 





Biệt thự HUD Mê Linh Central gồm 02 hình thức 
1. Biệt thự Song Lập 

- Tổng số căn: 256 căn 

- Diện tích: khoảng 250m2 (12x20m) 

- Chiêu cao: 3 tầng 


2. Biệt thự đơn lập 

- Tổng số căn: 150 căn 

- Diện tích đất: 350-375m2 

- Chiều cao 03 tầng 

Các căn nhà thấp tầng được thiết kế mang phong cách Tân Cổ Điễn, có sân trước sau, 
02 mặt thoáng, gara oto, phân chia sẵn các phòng và bàn giao hoàn thiện đồng bộ mặt 
ngoài 


LÔ BT-O6 - BIỆ T THỰ SONG LẬP MẮU M1 & M1 -DX 
PHI XIG ÁN KIẾ H TÓC #2 © 


| . 
" —  z: - : CHÍ TIỂU KỶ THUÁT Ô ĐÁT 
: = L ĐIẾN TÍCH LÔ ĐẮT : 299 9 M2 
` , - — : " nà 
1 ẳ 


LÍICH XÃÁ 
" C 
+ - : 3 .- 
= h 
.- - là 
= * 
" s 
ty ._=.. 
_ ° _ 





[ Y DỰNG : 118 7 M2 
ÔNG EDHIÊN TÍCH SÀN XÁY DỰNG : 17842 M2 
¿VỊ MO ĐẤT s42998 GIẦU . % .“ -.... . „HH m%= .-=.. 





MẶT BẰNG TỔNG THỂ ` 
MAÃL) bÃ1 & A1 - DX - 8O 





®nI0Ìì|C N0 027.0.) CS), (e2 ý n6) 

1. Chung cư thương mại 

Các tòa nhà chung cư thương mại tại dự án HUD Mê Linh Central có chiều cao 15 
tầng, thiết kế hiện đại, mật độ căn hộ thấp, các căn hộ được thiết kê đảm bảo các 

phòng đều được tiếp cận với ánh sáng tự nhiên, hiện đại, thoáng mát, có 1-2 tầng 
TTTM dịch vụ tiện ích, hầm để xe đảm bảo an ninh 24/24h. 





m==.= E + E_= 
À I7 N+Ð (¡9 ly.( |0, -/0)/)))/(9-/)vv-) 
Chung cư - Nhà ở xã hội dự án 


2. Nhà ở xã hội 

Khu nhà ở xã hội HUD Mê Linh nằm liên kê Khu trung tâm hành chính huyện Mê Linh. 
Dự án có quy mô 5,2 ha, gồm 14 khối nhà chiều cao 6 tầng được xây dựng trên 05 khu 
đất ký hiệu: CT01-02, CT05, CT06, CT07, CT08 với quy mô 1030 căn hộ và tổng dân 
số dự kiên 3.150 người. 


Các căn hộ có diện tích từ 54-59m2, thiết kế đây đủ nội thất tiện nghi, và có giá bán chỉ 
từ hơn 400tr/căn. 


- Tầng 1: được bố trí sảnh, nhà để xe, khu thương mại dịch vụ. 

- Tầng 2-6 là tầng căn hộ, bồ trí 10-15 căn hộ/sàn 

- Tầng kỹ thuật mái: bố trí phòng kỹ thuật thang máy, buông thang bộ thoát nạn và các 
khu kỹ thuật. 


TIỆN ÍCH DỰ ÁN 


Dự án HUD Mê Linh là khu đô thị quân thể hiện đại nằm tại trung tâm huyện Mê Linh. 
Nhờ vị trí đắc địa, thiên nhiên thuận lợi, cùng kinh nghiệm xây dựng nhiều chuyên sâu 
uy tín nhiều năm và sự khéo léo từ bàn tay của các Kiên trúc sư hang đầu Singapore, 

dự án được biến hóa, phù phép trở thành 1 khu đô thị kiểu mẫu, đi đầu về chất lượng 
và tiện ích môi trường sống. 


guế HE -12 lN “;!2 1ú 174 





Tiện ích dự án 


1. Tiện ích ngoại khu 

Là dự án nồi tiếp của KDT Đại Thịnh và KĐT Thanh Lâm - Đại Thịnh 1 trong quy hoạch 
tổng thê trung tâm đô thị, dự án HUD Mê Linh Central (KĐT Thanh Lâm - Đại Thịnh 2) 
được thừa hưởng toàn bộ hệ thông hạ tâng tiện ích sẵn có thin với nhiều tiện ích với 
các công trình như: 

- TTTM BigC Mê Linh, Vinmart, khu vui chơi, Gym, Spa, công viên Hoa Ban... 

- Khu trường mầm non, nhà trẻ: Ánh Dương, Tiền Phong B, trường tiểu học - THCS — 
THPT Tiền Phong, Mê Linh, Trưng Vương 

- Phòng khám, trạm Y tế huyện Mê Linh, Bệnh viện Nhiệt Đới 

- Trung tâm hành chính huyện Mê Linh: UBND huyện, bưu điện, trụ sở công an, chi cục 
thuê, phòng giao dịch ngân hàng, ATM... 


2. Tiện ích nội khu 

Ngoài những tiện ích sẵn có được thừa hưởng toàn bộ hệ thống hạ tâng tiện ích sẵn 
có, Chủ đầu tư HUD đã dành rất nhiều tâm huyết để kiến tạo nên một quân thể sống 
hiện đại, chất lượng từ dịch vụ và không gian sống, với hơn 40 tiện ích sẵn sang phục 
vụ cư dân tại dự án mà không phải đi đâu xa. 

- Trung tâm thương mại 

- Nhà hàng, Coffee 

- Sân chơi thể thao 

- Bề bơi 

- Gym, Spa, Massage 

- Nhà trẻ, trường mâm non 

- Khu vui chơi 

- Công viên vườn hoa, vườn nướng BBQ 

- Đường dạo bộ 

- Khu sinh hoạt cộng đồng 

- Thư viện 

- Bãi đỗ xe 

- Camera giám sát 24/24 


- Và còn rất nhiều tiện ích đẳng cấp khác. 


GIÁ BẢN VÀ TIỀN ĐỘ THANH TOÁN 


- Giá bán chung cư - Nhà ở xã hội: Liên hệ trực tiếp HOTLINE PHÒNG KD CĐT 
- Giá bán liên kê, biệt thự: Liên hệ trực tiêp HOTLINE PHONG KD CĐT 





Dự án Hud Mê Linh Central - Thanh Lâm Đại Thịnh 2 đã hoàn thiện xong hạ tầng, 
cảnh quan, cây xanh. Đang trong quá trình chuẩn bị triển khai mở bán. Khách hàng có 
nhu câu vui lòng liên hệ để được cập nhật thông tin mới nhất Dự án Liền kề Hud Mê 
Linh Central. 

Một số hình ảnh update: 





Công vào dự án 


-† 





Hạ tầng và khu nhà ở xã hội 





Công viên vườn hoa - điện, đường đã hoàn thiện hạ tâng 100% 





>>> XEM THÊM CÁC DỰ ÁN CÙNG KHU VỰC 


1. Biệt thự liền kê Tùng Phương Mê Linh 

2. Biệt thự liên kề Hana Garden City - CEO Việt Mê Linh 
3. Liên kê TMS Grand City Phúc Yên 

4. Liên kê Long Việt Riverside Mê Linh 


